Để tải âm thanh miễn phí, truy cập trang web NHK VVORLD 



BÀI 14 


KOKO NI GOMI o SUTETE MO II DESU KA 




\ 

yyy 


Mẹ ơi, con vứt rác ở đây có được 

Anna 

l/M/VCT*'o 

OKÂSAN, KOKO NI GOMI O 
SUTETE MO II DESU KA. 

không ạ? 


% 0 ư Kj 

Đê’ xem nào. Hãy bỏ vỏ hộp kim loại 

Người quản lí 

<7c£lA. 

vào một túi khác. 

kí túc xá 

SÔNÊ. KAN WA BETSU NO 
FUKƯRO NI IRETE KUDASAI. 
SHIGEN DESU KARA. 

Vì chúng là nguyên liệu có thể tái chế. 

yy-y 

(il/\ 

Vâng, con hiểu rồi. 

Anna 

HAI, WAKARIMASHITA. 


V 





(D Động từ thể TE + MO II DESU KA 

<s> Nếu dùng động từ thế TE với MO IIDESU, 
nghĩa là bạn đang cho phép ai đó làm gì. 


( _ CÓ được không?) 

* 



ví dụ: KONO RINGO 0 TABETE MO II DESU KA. (Tôi ăn quả táo này có được không?) 

p — ĩ>động từ thể TE (ăn) 

(D _ KARA (vì_)(l) 

<$> KARA chỉ lý do. 


Ví dụ: SHIGEN DESU KARA , BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. 

(Vì chúng là nguyên liệu có thể tái chế, hãy bỏ chúng vào một túi khác.) 



Tiếng phát ra khi một vật đang cháy 


Từ miêu tả lửa bùng lên dữ dội, cảm giác rất ghen với 
một ai đó, hay hừng hực khí thế muốn chiến thắng 


Bản quyền thuộc về NHK VVORLD © phát hành 04/2015 




